


Tan man vé Thién Cam Son 


Bui Thuy Dao Nguyén 


Chao mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 





Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé Thién Cam Son 


Phan | 





Day la tên chữ của núi Cấm (cao 716 mét). Có ý kiến cho 
rằng phải gọi là Thiên Cẩm Sơn mới đúng vì đấy là một ngọn 
núi hùng vĩ,đẹp dé nhất trong day Thất Son, nằm trong khu 
tam giác Tịnh Biên-Nhà Bàng-Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang. 
Còn người dân tộc Khơ-me gọi núi Cấm là Thalot . 


I Vì sao có tên núi Cấm? 
Có nhiều giả thuyết về tên gọi : 


Theo Nguyễn Văn Hầu, giả thuyết đáng tin cậy hơn cả là 
Phật Thầy Tây An (Đoàn Minh Huyên) đã cấm các tín đồ Bửu 
Sơn Kỳ Hương, giáo phái do ông gầy dựng, lên đó cất nhà 
cửa hoặc chùa am để ở. Vì lẽ có người ở ăn tất sẽ có sự ô uế 
núi non, một nơi linh tu mà ông nhận thấy cần giữ gìn cho 


trong sach. 


Cüng cé gia thuyét cho rang, Nguyén Anh khi bi quan Tay 
Sơn truy na có lúc phải bỏ Phú Quốc vào núi này dé trốn 
lánh. Để cho tông tích khỏi lộ, các cận thần của chúa 
Nguyễn phao tin nơi rừng núi có nhiều yêu quái ác thú; 
nhiều dốc cao vực sâu nên nghiêm cấm dân chúng vào núi. 


Cũng có giả thuyết khác cho rang Don Hùng Tín (biệt danh 
của Lê Văn Tín, quê Cao Lãnh) có lúc dùng nơi này làm sào 
huyệt để xuất phát những trận ăn cướp lớn. Do đó y cấm 
dân gian bén mảng tới để dễ bề ngăn chặn bọn do thám, 
lính kín của Tây (Nguyễn Văn Hầu, nữa tháng trong miền 
Thất Sơn, Nxb Trẻ, 1996) 


Vì vậy có thể từ lệnh “cấm” này khiến bây giờ người ta quen 
gọi tên chữ là Thiên Cấm Son chăng ? 
II.Thất Sơn gồm những núi nào ? 


Thất Sơn là 7 ngọn núi tiêu biểu trong số 37 ngọn núi được 
biết đến ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. 


Trong Đại Nam Nhất Thống Chí (1865) từ “Thất Sơn” lần đầu 
tiên được ghi đó là các núi :Tượng Sơn, Tô Sơn, Cấm Sơn, Ốc 
Nhẫm, NamVi, Tà Biệt, Nhân Hòa. 


Nhưng theo Hồ Biểu Chánh (Thất Son Huyền Bí ), Nguyễn 
Văn Hầu (Thất Sơn Màu Nhiệm) cho rằng đó là các núi : Tô, 
Cấm, Trà Sư, Két ,Dài, Tượng, Bà Đội Om. 


Có giả thuyết khác như của Trần Thanh Phương trong sách 
Những Trang sử về An Giang , xb năm 1984 cho rằng đó là 
các núi: Cấm (Thiên Cấm Sơn ), Dài năm giếng (Ngũ Hồ Sơn 
),Tô (Phụng Hoàng Sơn ), Giài (Ngọa Long Sơn), Tượng (Liên 
Hoa Sơn )Két (Anh Vũ Sơn) và Nước (Thủy Đài Sơn ) 


Cũng có giả thuyết khác nữa cho rằng đó là các núi : Cấm, 
Dài, Tô, Phú Cường, Nam Qui, Sam, khối núi Trà Sư (gồm núi 
Giai, Két, Trà sư...) 


III.Năm Non tại núi Cấm: 


“Non” thường chỉ một chỏm cao trên day núi, còn gọi là 


u, , An 


VO . 


Theo Nguyên Van Hau (sách That son mau nhiém ) nam 
non chi 5 đỉnh núi cao của núi Cấm bao gồm : 


1.Vồ Bồ Hong :là đỉnh cao nhất và nổi tiếng nhất của Thất 
Sơn, cao 716m, ngày xưa ít người lui tới. Giả thuyết cho 
rằng nơi này có nhiều côn trùng gọi là bồ hong sinh sống. 

Về đêm, vồ Bò Hong sương mù phủ trắng và lạnh nhứt vào 


Nt 


mùa đông.Còn ban ngày, đứng tai nơi được coi là “nóc nha” 


của Đồng bang sông Cửu Long nay, khách tham quan có thé 
phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh những cánh đồng ruộng 
ngút ngàn; sẽ thấy ngay cả con kinh Vĩnh Tế ( gắn liền với 
bao công lao của cha ông thời mở cõi) chạy dài, tiếp giáp với 
sông Giang Thành chảy ra tận biến Hà Tiên. 


2.Vồ Dau : là đỉnh cao đầu tiên của Núi Cấm tính từ phía 
Bắc, cao 584m. 

3.Vồ Bà : cao 579, vồ này có điện thờ Bà Chúa Sứ. 

4.Vồ Ông Bướm : (Ông Voi ) cao 480m. Giả thuyết cho rang 
xưa kia có hai người Khmer lưu lạc giang hồ về cư trú nơi 
chỏm đá này, đó là Ông Bướm và ông Vôi nên mới đặt tên 
như thé. 

5.V6 Thiên Tué: cao 541, noi đây trước kia là rừng cây thiên 
tué. 


Thực tế hiện nay, núi Cấm còn có nhiều “non” hơn nữa như 
Vô Chư Than, Vô Cây Qué, Vô M6 Côi, Vô Đá Dựng, Vô Pháo 
Binh vv... 

Ngoài ra dọc theo những lối mòn từ chân núi lên tới đỉnh có 
suối Thanh Long, điện Cây Quế, hang Ông Thẻ, suối Tiên, 
động Thủy Liêm, đặc biệt là điện 13 tầng, điện Tam Thanh, 
điện Huỳnh Long...& còn biết bao “cẩm tú” khác đang chờ 
đợi bước chân và tấm lòng của du khách tìm đến. 


Nhưng trong số hang động kỳ bí chưa được khám phá hết 
này, phải nhắc đến hang Bác vật Lang. 
Vì sao hang có tên ấy & Bác vật Lang là ai ? 


IV.Bác vat Lang : 

(Ngày trước danh từ Bac vat có nghĩa gần giống như từ Bac 
học bây giờ; nó dùng để chỉ những người thông thái, hiểu 
biết sâu về một hay nhiều lĩnh vực khoa học) 

Kỹ sư Lưu Văn Lang sinh ngày 5/6/1880 (mất ngày 3/8/1969) 
tại Tân Phú Đông, Sa Đéc (Đồng Tháp). Ông sinh và lớn lên 
trong một gia đình làm nghề thủ công phục vụ cho nông 
nghiệp.Dù nhà nghèo nhưng do chăm chỉ nên ông giành 
được học bổng tại trường Chasseloup Laubat Sài Gòn, năm 
17 tuổi đậu tú tài 2 của Pháp với số điểm xuất sắc, được học 
bổng sang Pháp học École Centrale de Paris - nơi đào tạo kỹ 
sư lớn nhất nước này. 

Năm 1904, ông tốt nghiệp kỹ sư hạng ưu (đứng thứ 3 trong 
số 250 người) là kỹ sư đầu tiên của Nam Bộ thời bấy giờ. Về 
nước, ông được nhà cam quyền cử sang Van Nam (Trung 
Quốc) tham gia xây dựng tuyến đường xe lửa nối Trung 
Quốc với Đông Dương. Ông thường xuống Bạc Liêu theo dõi 
các công trình xây dựng. 

Nhiều người kể, khi cầu Long Thạnh do kỹ sư Pháp xây dựng 
sắp xong, ông lấy gậy gõ vào thành cầu rồi khẳng định với 
kỹ sư Pháp rằng một tháng nữa cầu sẽ sập. Viên kỹ sư Pháp 
hết sức phẫn nộ nhưng rồi vô cùng bái phục bởi cây cầu sập 
đúng như ông nói. Từ đó cầu Long Thạnh được gọi là cầu 
Sập. Viên tỉnh trưởng Bạc Liêu thời đó rất khâm phục Lưu 
Văn Lang nên đối đãi ông rất hậu hi. Để đáp lại tình cảm đó, 
ông xây tặng viên tỉnh trưởng chiếc đồng hồ đá này. 





Hiện đồng hồ đá nam trong khuôn viên (phía sau day nha 
giữa) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, số 84 
đường Hai Bà Trưng, thị xã Bạc Liêu, được Bảo tàng tỉnh tôn 
tạo, giữ gìn và được đưa vào điểm tham quan lịch sử. 

Trở lại chuyện, người ta kể rằng ngày 23 tháng 9 năm 1945, 
thực dân Pháp nổ súng gây han ở Sài Gòn mở màn cuộc 
chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2. 

Lưu Văn Lang được mời tham gia Hội đồng Nam Kỳ của 
chính phủ “bù nhìn” Nguyễn Văn Thinh .Ông đã thẳng thắn 
trả lời: Je suis trop vieux pour sevir de valet !(tôi đã quá già 
để làm tay sai)... 

Và một lần người Pháp đã đưa Bác vật Lang lên núi Cấm và 
thòng dây thả ông xuống để thám sát lòng hang.Trong hang 
rất tối, lạnh lẽo, thiếu dưỡng khí nên mọi thứ đèn đuốc đều 
khó cháy sáng. Sau gần một ngày xem xét ở dưới đó, ông 
trở lên mặt đất và từ đó ông không nói một lời nào...Và cũng 


từ đó hang sâu nay được người đời gọi theo tên của ông. 
Sau này tên Bảy Đởm, một tay anh chị của đất miền Tây, 
theo giặc được phong đến chức “thiếu tá” đã cho pháo binh 
ở căn cứ Chi Lăng bắn lên cho đá lấp cửa hang lai. 

Dù chuyện xảy ra đã lâu, hôm nay nhiều người vẫn tìm đến 
chỉ để đứng trước cửa hang, thầm tưởng tượng những gì vừa 
thiêng liêng, kỳ bí nơi chốn thẳm cùng vừa để thắp một nén 
hương tưởng niệm một con người tài ba và khảng khái của 
đất Nam bộ. 


V.Điểm qua vài danh lam : 
1.Chùa Vạn Linh : 


Cấm Sơn có một vài ngôi chùa và nhiều am cốc, như chùa 
Phật Nhỏ, chùa Phật Lớn, Trung Sơn Thiên Tự, Cao đài tự..., 
trong đó có một ngôi chùa được đông đảo người đến chiêm 
bái ,đó là chùa Vạn Linh 

Là danh lam trên đỉnh núi Cấm. Chùa là một kiệt tác về kiến 
trúc, vừa mang sắc thái Á Đông vừa mang tính hiện đại, vừa 
bề thế vừa trang nghiêm và hài hòa với khung cảnh xanh 
tươi, hùng vĩ, nhiều huyền thoại của núi rừng... 


Chùa Vạn Linh trước đây có tên là chùa Lá. Người bạt núi 
dựng chùa đầu tiên là Nguyễn Văn Xứng, sinh năm 1895 tại 


Bến Tre, đệ tử của tổ Phi Lai thuộc dòng Lam Tế. Ngài đã 
xuất gia lên núi tìm thầy học đạo từ năm 1918, pháp danh là 
Thượng Thiện Hạ Quang. 

Hòa Thượng Thích Hoằng Xưng, thường trực tại bổn chùa 
hiện nay cho biết: Vào năm 1929, Hòa Thượng Thích Thiện 
Hạ Quang đã chọn đất lập am thờ Phật, lúc đầu làm bằng 
tranh lá đơn sơ để ẩn tu, dan dần số đệ tử quy tụ về đông 
hơn, mới cùng nhau ra công góp sức tu bổ. Đến năm 1940, 
cái am nhỏ bắt đầu đổi thành chùa, lấy tên là chùa Vạn Linh. 
Năm 1943 chùa được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp 
và kín đáo hơn. Đến năm 1946, chùa bị quân Pháp phá hủy 
hoàn toàn. Mãi tới sau ngày Pháp rút đi, chùa mới được xây 
dựng lại kiên cố hơn. Rồi chiến tranh lại xảy ra, năm 1970, 
máy bay Mỹ đã ném bom biến cả khu vực chùa Vạn Linh 
thành bình địa. Giữa cảnh hoang tàn đổ nát, ông Lâm Cáo 
Kía, một cư sĩ mộ đạo Phật, đứng ra dựng lại một cái chòi lá 
ngay trên nền chùa cũ và lập bàn thờ Phật để ngày đêm 
hương khói.(nay chòi lá được kiến tạo lại bằng xi măng trông 
giống hệt như tre lá thật ) 

Cho đến năm 1983, ngôi Chùa Lá mới phục hồi. Năm 1995, 
được chính quyền địa phương ủng hộ, các sư tăng cùng 
người tín ngưỡng bắt tay vào việc thiết kế và xây dựng chùa 
mới gần bên nền chùa cũ.Chỉ tính việc vận chuyển sắt thép, 
xi măng, gạch ngói...từ chân núi lên đến tận đỉnh, trong khi 
đường da hãy còn khúc khuỷu, lởm chôm, dốc đứng kê bên 
vực sâu...ai nấy đến thăm viếng đều trầm trồ thán phục 
trước tâm và lực của những con người miệt mài xây dựng 
nên danh lam này. 


Hiện nay chùa bao gồm tiền đường và hậu đường. Phan 
chính điện là nơi an vị các tượng Phật sơn son thếp vàng 
lộng lẫy giữa một khung cảnh trang nghiêm, trầm mặc và 
thoát trần, tạo ra một ấn tượng thẩm mỹ giữa phong cảnh u 
tịch của núi rừng.Trước tiền đường nhìn ra là Quan Âm các 
cao 35 mét, là tháp chuông với quả đại hồng chung nặng 
1,2 tấn; là tháp chín tầng mỗi tầng an vị một vị Phật bằng 
đá cẩm thạch lớn cở người thật, tạc rất mỹ thuật.Và bên 
phải là tháp Tổ có khắc thơ hoặc kệ giáo huấn... 

Chung quanh chùa là những vườn hoa, vườn kiểng, vườn cây 
ăn trái và cây rừng tươi tốt bốn mùa, tạo nên một phong 
cảnh vừa nên thơ vừa rất thiền... Toàn cảnh tạo nên một nét 
đẹp hài hòa giữa lối kiến trúc tôn giáo và cảnh sắc thiên 
nhiên 

2.Chùa Phật Lớn & tượng Phật Di Lặc : 





Nghe tên at chùa han ai cũng tưởng đó là danh lam đồ sô, 
uy nghi, nào ngờ chỉ là một ngôi chùa nhỏ bé, nằm trong 
không gian tĩnh mịch, chìm đắm bên những gốc bồ đề cổ 
thụ nhuốm màu thời gian hơn một thế kỷ. Không gian thờ 


phượng cũng khá chat hẹp với một tượng Phat không lớn. 
Tuy vậy, những người cao tuổi và người Việt gốc khơ-me rất 
sùng kính nơi này. 

Theo lời kể, thuở xa xưa nơi đây có một ngôi chùa của người 
Khơ-me rất đẹp đẽ, to lớn; nhưng vì sự tàn phá của thời 
gian, vì chịu nhiều nhiều bom đạn nên chùa cũ đã hư hại 
hoàn toàn. 


Để từng bước tôn tạo lại, vào tháng 10 năm 2003, ban quản 
trị chùa Phật Lớn đã cho thi công tượng đài đức Phật Di Lặc 
cao 33,60 mét, sừng sững giữa một vùng cây cối xanh um, 
mặt hướng về chùa Phật Lớn và chùa Vạn Linh. Tượng Phật 
Di Lặc vừa mới hoàn thành trong năm 2006, kỳ thú nhứt là 
khách tham quan đứng ở bất cứ nơi nào trên các vồ núi 
cũng đều nhìn thấy tượng Phật trắng uy nghi giữa một 
không gian xanh, thoáng mát... 

Đây là một công trình nghệ thuật tôn giáo đồ sộ nhứt từ 
trước tới nay trên vùng Bảy Núi, cũng có thể nói hiện nay, 
đây là tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á. 


3. Cao Đài Tự: 


Năm 1941,Giáo chủ đạo Cao Đài là Phạm Công Tắc lên núi 
Cấm lập bản doanh. Tháng 4-1943, Nguyễn Ngọc Điền tự 
xưng là “Đại nguyên soái”. Ông ta cho người vào rừng tìm 
hạ một cây gỗ lớn để làm cột cờ .Khoảng 150 người hết sức 
vất vả trong nhiều ngày mới mang được cây gỗ dài gần 30 
thước,đường kính gốc 8 tấc về tới sân bản doanh.Nhưng rồi 


cả “triều đình” không ai biết cách nao dé dựng cột cờ lên 
được. “Đại nguyên soái” phải cho người qua chùa Lá (Vạn 
Linh) đón hai thầy trò Thiện Quang và Thiện Thới (tức ông 
Hai Sự, người rất giỏi võ và có sức khỏe thật phi thường) 
sang trợ giúp. 

Lúc dựng cờ xong, Giáo chủ và “Đại nguyên soái” rất vui 
nên cho mở tiệc ăn mừng.Bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo đến, 
rồi một cơn cuồng phong nổi lên.Lá cờ dài hơn 3 mét, rộng 2 
khổ vải, thêu 4 chữ “Hoàng đế xuất dương” bị gió lốc cuốn 
phăng đi. Mãi mấy tháng sau, mới có người tìm thấy “ông”( 
tức lá cờ) nằm tận bên vồ Thiên tuế.Còn cây cờ bị mưa ập 
xuống quật ngã làm hư hại nhiều “đền đài”. 

Riêng“Đại nguyên soái” cùng mấy bà “phi tần” bị giông tố 
hất văng xuống khe sâu.Sau khi cấp cứu sơ, ông Hai Sự 
đồng ý nhận lãnh việc đưa mấy bà này xuống núi vào nằm 
nhà thương ở chợ Sà- tón ( nay là chợ Tri Tôn )... 


Năm ngoái tôi có đến thăm và ngủ đêm tại chốn này.Trên 
đỉnh đồi xưa, giờ chỉ còn một ngôi chùa nhỏ đơn sơ, quanh 
qué; tên Cao Đài Tự; môt day nhà tol lá dành cho khách 
thập phương tạm trú... 


Bui Thuy Dao Nguyén 
Tan man vé Thién Cam Son 
Phan Il 
Huyén thoai dao si Cam Son 


Vi. 

Qua bao đời, núi Cấm van còn lưu truyền những chuyện ky 

bí, va cái thời thú dữ như hùm beo, mang xà, rắn độc... còn 
ngự trị trên ngọn núi cao vời vợi này thì đây cũng là nơi các 
đạo sĩ, chí sĩ ẩn danh giúp đời. 
Dựa vào bộ sưu khảo "Nửa tháng trong miền Thất Sơn" và 
"Thất Sơn mầu nhiệm" do cụ Nguyễn Văn Hầu biên chép, 
chúng ta có thể biết thêm vô vàn chuyện kỳ bí về vùng đất 
bán sơn địa này. Cụ Hầu có đề cập đến các đạo sĩ tài danh 
ẩn thân thâm sơn cùng cốc như Bảy Do, Cử Đa và Đơn Hùng 
Tín.. 

Được biết, từ năm 1919 tại sườn núi hoang vắng này xuất 
hiện một thảo am với một đạo sĩ quê Bến Tre khoác áo tràng 
đen, đi chân đất, đầu búi tóc, ngày hai buổi ngồi thiền, đến 
đêm lại luyện võ dưới bóng trăng. Đạo sĩ đó là Bảy Do tức 
Nguyễn Văn Do - cháu của người anh hùng dân tộc Thủ 
Khoa Huân. Chán cảnh nước mất, giặc Pháp bạo tàn nên ông 
Bảy Do lên núi Cấm tu đạo cứu đời. Ông xây chùa đặt tên 
Nam Cực Đường và thu nhận môn đồ, chí sĩ yêu nước. 

Cụ Cử Đa chán cảnh ngoại bang ngang ngược nên bỏ chức 
lộc gia nhập theo nghĩa quân Thủ Khoa Huân chống Pháp. 
Khởi nghĩa thất bại cụ Cử Đa đã tới non cao hiểm trở này ẩn 


danh tu dao lay hiêu Ngoc Thanh. 


Người dan còn truyền tung về đạo sĩ Lê Văn Tín, vốn ở rạch 
Cái Sao, làng Nhị Mỹ, quận Cao Lãnh cũ. Tín là tá điền thấy 
địa chủ và thực dân bóc lột đàn áp dân nghèo nên căm phẫn 
lên non cao tầm danh sư. Sau đó, Tín xuống núi đi cướp của 
bọn giàu có bất nhân chia cho người nghèo. Tín rất thích 
biệt danh Đơn Hùng Tín - tên một vị tướng trung dũng Trung 
Quốc, riêng dân bạn Biển Hồ (Campuchia) tâm phục nên 
thành kính gọi Tín là Luôn Tín. Với tài nghệ xuất quỷ nhập 
thần, Tín đã gây kinh hoàng cho bọn ác bá va nhà cam 
quyền Pháp. Nhà văn quá cố Nguyên Hùng khi dé cập đến 
các nhân vật "giang hồ lục tỉnh" đã thương cảm rằng Tín 
sanh bất phùng thời. 

Sau thời của ông Bảy Do, Cử Đa, Đơn Hùng Tín, chúng tôi 
còn nghe có các đạo sĩ mai danh trên núi Cấm như ông 
Trương Minh Thành, Mười Hột, Sáu Phu. Ông Thành hiền 
lương, sống xa thế tục, chọn chốn non cao ngồi thiền, luyện 
võ thuật. Giỏi võ nhưng ông dùng sức mạnh đó để diệt trừ 
các loài mãng xà, ác thú hại người. Có truyền thuyết rằng có 
con mang xà vương tên là Phi lan xà hại dân lành. Hay tin, 
ông Thành đã hạ sơn trừ hại rắn dữ... 

Nhưng người khai hoang đầu tiên trên Núi Cấm không phải 
là đạo sĩ vừa kể mà là vào những năm 1850,ông Đoàn Minh 
Huyên, người đời sau còn gọi là Phật thầy Tây An đã cùng 
với rất nhiều môn đệ đặt những bước chân đầu tiên lên đỉnh 
Núi Cấm. Phật thầy đã thực hiện giáo lý tự tu tự độ, hướng 
dẫn môn đệ khai hoang nhiều nơi ở miệt An Giang, Núi Cấm 


là một vùng trong số đó. 


Ban ngày các tín đồ đi khai hoang, đêm về thì lễ bái, niệm 
Phật, tham thiền. Theo tinh thần vô vi, nhập thế, tín đồ Bửu 
Sơn Kỳ Hương dù xuất gia cũng vẫn phục sức như người 
thường và tự làm lấy để sống mà tu. Tín đồ Bửu Sơn Kỳ 
Hương nhiều người đã tuân theo thuyết nhập thế ấy, hòa với 
chúng sinh để giúp đời. 

Phật thầy Tây An có 2 đại đệ tử là cụ Đình Tây và cụ Tăng 
Chủ, 2 cụ có đức lớn, đạo pháp uyên thâm, võ dũng phi 
thường. Có một truyền thuyết về cụ Tăng Chủ thế này: cụ 
Tăng võ nghệ rất giỏi, hình vóc cao lớn, miệng rộng, tai dài, 
tiếng nói sang sảng. Ông có tài áp phục thú dữ, có lần ông 
Tăng Chủ một mình cầm mác rượt... cọp, khi đánh con cọp 
bất tỉnh, ông không giết mà lại thả cọp về rừng, từ đó, con 
cọp cũng “tu” và không dám bén mảng tới khu dân ở... 
VII.Và đạo sĩ cuối cùng trên đỉnh Cấm Sơn 

Háo hức với huyền thoại về các đạo sĩ một thời tạo nên 
truyền kỳ Thất Sơn, chúng tôi quyết định vượt dốc ngàn lên 
núi Cấm với hy vọng có chút cơ duyên gặp lại các truyền 
nhân mai danh ẩn tích. Anh xe ôm tên Lành quả quyết rằng 
trên núi này còn nhiều đạo sĩ lắm, đạo sĩ Tư Cao, đạo sĩ 
Năm, Ba Lưới. Vị đạo sĩ thâm niên nhất là Ba Lưới, có mặt 
trên núi Cấm thời trai trẻ và từng đánh chết mang xà. Ba 
Lưới được dân núi kính trọng bởi ông sống một đời hiền 
lương. Ông cũng là người thông thạo các loại thuốc quý 
hiếm trên đỉnh Thất Sơn và hết lòng bốc thuốc cứu người. 


Trước mat chúng tôi là một đạo sĩ dao mao với gương mat 
đẹp lão. Năm nay đã 88 tuổi nhưng ông Ba Lưới vẫn còn 
minh mẫn, tinh anh. Theo ông Lưới thì sau thời ông Trương 
Minh Thành, ở Vồ chư thần có hai anh em là Sáu Hột, Mười 
Phu tu luyện cùng thiên nhiên, mây ngàn. Hai ông rất giỏi 
võ và dùng võ học đánh thú dữ, trừng phạt kẻ bạo ngược. 
Những vị này đã tạ thế nhưng đạo hạnh và tấm lòng vì dân 
vẫn được truyền tụng. 


Ba Lưới kể, ông tên thật là Nguyễn Văn Y, quê gốc ở Chợ 
Mới, An Giang. Năm 20 tuổi, mến cảnh rừng thiêng nên một 
mình can đảm vượt non xanh tâm sư. Lúc đó, núi Cấm 
đường dốc trơn tuột chưa có lối mòn sẵn như bây giờ, cây to 
che phủ tứ bề, sơn lam chướng khí trùng trùng, 3 - 4 giờ 
chiều là nắng hết rọi tới. Mỗi khi trèo non vượt núi phải gánh 
gạo, mắm thóc theo nên đi đứng khó khăn lắm. Giữa chốn u 
tịch hoang vắng rợn người này ai chân yếu, tâm linh xằng 
bậy, một tiếng hổ gầm, rắn độc ngáng lối cũng có thể khiến 
bun run té nhào. Những năm 1945 - 1947, cop beo, rắn rit, 
heo rừng tràn day, có lúc gặp cả thú hiếm như bạch hổ và 
hắc hổ. Còn rắn mang xa to cỡ như rắn hổ mây thì lềnh 
khênh! 


Ông Ba Lưới còn nhớ, nếu không có võ công và đảm lược 
mình đã làm mồi cho hổ mây đen. Trưa đó đang lên dốc núi, 


đột ngột thay một khúc đen thui nằm vắt ngang cây, ông 
lạnh mình khi thấy đó là con rắn hổ mây trên 140 kg. Nghe 
động, nó ngóc đầu dậy nhìn ông bằng cặp mắt đỏ ngầu. Biết 
không tránh khỏi cuộc ác đấu nên ông lùi lại cam cây don 
gánh xuống tấn thủ bộ. Từ trên cây, rắn rít lên và vung đuôi 
lao tới như gió lốc. Ông Ba Lưới bình tĩnh nhìn rõ cái chóp 
đuôi di chuyển rồi lấy sức quét cây đòn gánh vào cổ rắn. Chỉ 
nghe một tiếng rốp khô khan con rắn bất tỉnh và cây đòn 
gánh gãy làm đôi. 

Lần thứ hai, ông Ba Lưới lại đụng đầu con rắn hổ mây đen 
khoảng 60 kg và cũng đánh chết nó. Ông Ba Lưới nói, 15 
năm trước ông cũng mở cửa nhận môn đồ dạy võ công 
nhưng phần đông học để khoe mã, cậy thé lam xang nên 
chán nản ông đóng cửa bế môn. 

Nhưng núi Cấm đâu chỉ có hùm beo, mãng xà, nó còn là kho 
thuốc với các loại dược liệu quý hiếm. Tram hương, một loại 
cây quý cũng từng mọc ở nơi này. Mỗi vị thuốc công năng 
công dụng khác nhau được ông Ba Lưới hết lòng vun dưỡng, 
nuôi trồng phòng ngừa giúp người gặp nạn. Người dân đánh 
nhau u đầu bể trán hoặc bệnh thổ tả, sốt rét hay đau khớp, 
gai sống, viêm thần kinh, động phong, đau đầu, đều tìm đạo 
sĩ Ba Lưới cầu cứu. Trên đỉnh núi xa lắc xa lơ này nếu không 
có những bài thuốc quý và tấm lòng như Ba Lưới dân núi khi 
lâm bệnh hiểm nghèo khó mà xoay xở được. 


Ông Ba Lưới chỉ buồn một nỗi: "Các cây thuốc hiếm hồi xưa 
mọc nhiều nay mười phần tiêu hết tám. Mấy thứ dược liệu 
như dây điển điển núi, sâm đất, ngải móng trâu, đỗ trọng, 


hồng khấu, sa nhon, kỳ nam, ngải tượng, cam thảo... khó 
tìm lắm, có khi phải mò khắp mấy triền núi vắng mới mong 
có mà bốc thuốc cho bệnh nhân. Ngày xưa, tao tâm được 
thuốc quý phải khấn vái chư thần, coi cây nào nhổ được cây 
nào dưỡng, không phải nhổ ráo trọi, bứng gốc bẻ cành láng 
lềnh như mấy "ông thay ba" bây giờ đâu!". 


Huyền thoại và sự thật về các đạo sĩ Cấm Sơn chân tu xưa 
nay là vậy. Song lần hồi, cuộc sống xô bồ xô bon, nhiều "đạo 
sĩ dom" đã dựa vào chốn linh thiêng, lừa gạt nhân gian làm 
điều bất chính. Chẳng hạn như "đạo sĩ" H.K ở núi Bạch Hổ 
mượn các trò đồng cốt, hay như "đạo sĩ" H. mở am truyền 
đạo thu hút nhiều nữ đệ tử bày trò mờ ám. Hoặc là chuyện 
"đạo cô" Tư hay ngồi dưới gốc cây bồ dé gần chùa Phật Lớn 
để xủ quẻ bói xằng bậy cho khách... 


VIII.Tạm kết bài viết : 


Không có cai dáng dap hùng vĩ và trùng điệp như những day 
núi ở Tây Nguyên, nhưng nơi núi non này nổi tiếng là vùng 
bốn mùa cây lá xanh tươi, khí hậu mát mẻ, trong lành; nên 
được mệnh danh là "Đà Lạt 2".Một ý nghĩa khác nữa, núi 
Cấm ở An Giang còn là một phên dậu mà thiên nhiên đã ban 
tặng để bảo vệ vùng đất phía tây của đất nước. 

Điều đáng nói nữa là 70% cư dân trên núi Cấm sống nhờ vào 
nương rẫy như trồng su, tiêu, cải xà lách xon... nên cũng 
khá bấp bênh.Chỉ một số ít sống được nhờ vào “du lịch”.Kề 
cận chùa Phật Lớn giờ đây đã có nhiều nhà trọ giá rẻ; một 


khu chợ, hang hóa cũng kha du day.Doc đường di, du khách 
có thé thưởng thức món trái su non dem luộc chín nguyên 
trái, tôi bảo đảm món bầu bí luộc phải nhường cho nó đứng 
đầu. Nhưng khoái khẩu nhất là món bánh xèo, bánh chay 
hay mặn đều có, ăn kèm với đủ loại rau rừng lắm hương vị 
mà ở đồng bằng không sao tìm được; với giá cả khá dễ 
chịu... 

Hiện nay, tỉnh An Giang cho tráng nhựa tuyến đường mòn từ 
chân núi đến chùa Phật Lớn. Đây là tuyến đường chính giúp 
khách hành hương vừa rút ngắn cuộc hành trình vừa đỡ vất 
vả. Trong tương lai, sẽ có thêm các loại hình giao thông từng 
đoạn như cáp treo, xe ngựa... 


Khu du lịch cũng sẽ ra sức bảo tồn rừng nhiệt - ôn đới, gồm 
cây, thú, rừng đặc chủng, rừng hỗn giao, rừng trồng để xanh 
hóa môi trường và làm phong phú cảnh quan, đồng thời mở 
thêm các cụm dịch vụ du lịch với các khu nghỉ dưỡng, khu di 
tích và làng văn hóa, khu du lịch hành hương với diện tích 
cả ngàn hec-ta, đặc biệt là khu chùa Vạn Linh nằm cạnh khu 
rừng bốn mẫu trồng toàn tràm bông vàng và keo tai tượng, 
quanh năm xanh mát. 

Khi chùa Phật Lớn được trùng tu, nâng cấp, hồ chứa nước 
60.000m3 đưa vào sử dụng, núi Cấm sẽ hình thành nét hài 
hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với cảnh quan nhân văn, 
giữa công trình kiến trúc và công trình thiên tạo... 

Tất cả sẽ giúp nhiều người dân nơi đây có cuộc sống đủ đầy 
hơn và núi Cấm khi ấy thật sự trở thành khu du lịch sinh 
thái, văn hóa, giáo dục, lịch sử; thật sự mang một sắc thái 


riêng của Đồng bằng sông Cửu Long. 
Bùi Thụy Đào Nguyên, biên soạn 
Tài liệu tham khảo: 


-Nguyễn Văn Hầu, sách “Nửa tháng trong miền Thất Sơn”. 
-Theo Bảo Tuấn, báo Nhân Dân... 

-theo web của sở du lịch An Giang 

-Thanh Dũng, báo Thanh Niên ra ngày 01 tháng 01 
năm 2002 

-Trần Quang Mùi, báo Thất Sơn số 40, tháng 6 năm 
1998 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Suu tam: Rongxanhag 

Nguồn: Bùi Thuy Dao Nguyên 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 27 tháng 7 năm 2007 


